Hình học 10 CB 


[...Các chuyên đề Trắc nghiệm Toán THPT...] 


Page: 



CLB GIÁO VIÊN TRẺ TP HUẾ 


CHU YÊN BỀ TRẮC NGHIỆM 

Môn: Toán 10 CB 

Chủ đê: HỆ TRỤC TỌA ĐỘ 

• • • • 


Giáo viên: LÊ BÁ BẢO Trường THPT Đặng Huy Trứ, Huế 


SĐT: 0935.785.115 Địa chỉ: 116/04 Nguyễn Lộ Trạch, TP Huê 

I. LÝ THUYẾT 


1. Trục tọa độ: 

^ Trục tọa độ (trục, trục số) là đường thẳng trên đó xác định điểm o và một vectơ i có độ dài bằng 1. Ký 
hiệu trục (0;ĩ) hoặcx'Ox. 

x“ “ ~Õ~ L ĩ ^ 

Điểm o gọi là gốc tọa độ; i vectơ đơn vị của trục tọa độ. 

Tọa độ của vectơ và của điểm trên trục 

+ Cho điểm M nằm trên trục jO;/Ị. Khi đó, có duy nhất một số m sao cho OM = nu . 

Số m gọi là tọa độ của M đối với trục ỊO;7j (m cũng là tọa độ của OM ). 

+ Cho vectơ u trên trục Ịo; ĩ j. Khi đó, có duy nhất số X sao cho u = xi . Số X gọi là tọa độ của 
vectơ u đối với trục ỊO;ĩj. 

Độ dài đại sô của vectơ trên trục 

Cho A, B nằm trên trục ịO;ĩỴ Khi đó, có duy nhất số a sao cho AB = ai. Ta gọi số a là dô dài 

đai sô" của AB đối với trục đã cho. Kí hiệu: a = AB . Nhu vậy: AB = ABĨ 
*Nhận xét: 

+ Nếu AB cùng chĩêu với i thì AB = AB. + Nếu AB ngược chĩêu với i thì AB = -AB. 

+ Nếu hai điểm A và B trên trục (0;/j có tọa độ lần luợt là a và b thì: 

> Tính chất: 

+ AB = CD o AB = CD + AB + BC = AC (hệ thức Sa-lơ ) 

2. Hệ trục tọa độ: 

f y 


AB=b-a 


i 


I 


Giáo viên: LÊ BÁ BẢO...0935.785.1 15... 1 


CLB Giáo viên trẻ TP Huê 












[...Các chuyên đề Trắc nghiệm Toán THPT...] 


Hình học 10 CB 


^ Hệ trục tọa độ 

Hệ trục tọa độ vuông góc gồm 2 trục tọa độ Ox và Oy vuông góc nhau. Vectơ đơn vị trên Ox là i , 
vectơđơn vị trên Oy là i . Ký hiệu Oxy hoặc ịO;i,jỴ 


+ Điểm o gọi là gốc tọa độ; trục Ox gọi là trục hoành, trục Oy gọi là trục tung. 

+ Khi một mặt phang đã cho một hệ trục tọa độ, ta gọi mặt phang đó là mặt phang tọa độ. 
^ Tọa độ của vectơ đối với hệ trục tọa độ 

Đối vói hệ trục ịO;ĩ,]), nếu a = xỉ + ỹj thì cặp số (x;y) là toạ độ của ã. 

Ký hiệu: 5 = (x;y) hoặc ã[x;yỴ 

Nhận xét : (Hai vecto bằng nhau) Cho 5=(x;y), b=(V;y'): 

^ Một sô tính chất: Cho a = (x;y), fc=(x';y'). Khi đó: 

1) ã + b =(x + x'-,y + y'), a-b =[x-x'-y-y'Ỵ, 

2) ka=[kx-,kyỴ yk^R=>mã + nb = [mx + nx'-,my + ny'^ 


a =b <=> 


y = y 


3) a cùng phuong vói b ^ õ <=> tồn tại số lcet thỏa mãn<=> a = kb 

\x = kx' X y ., , _ 

<=>—- = — oxy-yx=ữ 
\y = ky’ x' y' 

> Tọa độ của một điểm đôi với hệ trục tọa độ 


Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tọa độ của vectơ OM được gọi là tọa 
độ của điểm M. Như vậy, cặp số (x;y) là tọa độ của M 


•!/ 


OM = (x; y). Khi đó, ta viết M (x; y). 

+ X gọi là hoành độ điểm M, y gọi là tung độ điểm M 


J 

_ M 

ri ị 

M (x; y) OM = xi + yj <^>OM =(x;y) 

Suy ra: x= OM 1 ; y= OM 2 

o 


Xm 


+ Gốc tọa độ là O(0;ũ). 


★ Tọa độ vectơ AB khỉ biết tọa độ hai điểm A, B: 
Cho A(x A ;y A ), B(x B ;y B ) ta có: 

★ Tọa độ trung điểm: 


AB = {x b - x A ;y B -y A ) 


Tọa độ trung điểm I(x I ;y I ) đoạn thẳng AB : 



x _ X A+ X B 


1 2 


.. y A +y fí 


(N 

II 


Giáo viên: LÊ BÁ BẢO .0935.785.115... 2 


CLB Giáo viên trẻ TP Huê 


















[...Các chuyên đề Trắc nghiệm Toán THPT...] 


Hình học 10 CB 


★ Tọa độ trọng tâm tam giác: 


Tọa độ trọng tâm G(x g ;x g ) của tam giác ABC: 


II. BÀI TẬP Tự LUẬN 

Bài 1: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho điểm M (l; -2 J. 

a) Tìm tọa độ điểm H là hình chiếu vuông góc của M trên Ox. 

b) Tìm tọa độ điểm A là điểm đối xứng vói M qua Ox. 

c) Tìm tọa độ điểm K là hình chiếu vuông góc của M trên Oy. 

d) Tìm tọa độ điểm B là điểm đối xứng vói M qua Oy. 

e) Tìm tọa độ điểm c là điểm đối xứng với M qua gốc tọa độ o. 

Bải 2: Trong măt phẳng vói hê toa đô Oxy, cho các vecto 5 = (l;-l), ĩ = {- 2; 3), c=(ơ;3). 

Xác định tọa độ các vecto sau: 

a) 3ã-2b. b) 3c-4b. c) -ã + 3b + 2c. d) 45-3 b-c. 

Bải 3: Trong măt phẳng vói hê toa dô Oxy, cho ba điểm A(-l;2), £>(0;l), c(2;4). 

a) Tính ÃB, Ãc, BC 

b) Chứng minh A, B, c là ba đỉnh của một tam giác. 

c) Xác định tọa độ điểm E sao cho: AB + 2EC = 0. 

d) Xác định tọa độ điểm D sao cho tứ giác ABCD là hình bình hành. 

Bài 4: Trong mặt phăng vói hệ tọa độ Oxy, cho hình bình hành ABCD, biết 

A(2;-3), £>(4;5), c(0;-l). Xác định tọa độ đỉnh D. 

Bải 5: Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho ã = (l;-l), b = (-2; 3) và c =(0;3). Xác định m, n 
sao cho: c = mã + nb. 

Bải 6: Trong mặt phang với hệ tọa độ Oxy, biểu diên vécto c theo hai vecto a và b. 
a) c=(-4;7); 5 = (2;-l); b=(-3;4). b) c= (-1;3); 5= (1;1); b = (2;-3) 

c) c = (0;5); a = (-4;3) ;b = (—2;—1). d) c= (1;5); a = (-4;1) ;b = (-2;1). 

Bải 7: Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho 4 điểm A{l-,l), 2;-l), c(4;3) và D(l6;3). Hãy 

biểu diễn AD theo AB, AC . 

Bài 8: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho A( 1;3), B^0;2), c(4;5) . Xác định tọa độ ba điểm 
E, F biết rằng: 

a) CẼ = 3ÃẼ-ÃÃC. b) ÃF + 2BF-4Ỡ = Õ . 


37 =■ 


X A +X B + x c 


y G = 


Va+Vb+Vc 


Giáo viên: LÊ BÁ BẢO .0935.785.115... 3 


CLB Giáo viên trẻ TP Huê 

















[...Các chuyên đề Trắc nghiệm Toán THPT...] Hình học 10 CB 

Bải 9: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC. Các điểm M(d;0), N(2; 2 ) và 
p(-l;3) lần lượt là trung điểm của các cạnh BC, CA, AB. Tìm tọa độ các đỉnh A, B, c. 

Bải 10: Kiểm tra 3 điểm A, B, c nào sau đây thẳng hàng? 

a) A(-l;2), B(0;l), c( 2; 4 ). b) A(-l;l), B(l;3), c(-2;ũ). 

c) A(2;-3), B(5;l), c(8;5). d) A(l;2), B(3;6), c( 4;5). 

Bài 11: a) Cho A( l;l), B(3;2), c( m + 4;2m + l). Tìm m để A, B, c thẳng hàng. 

b) Cho A(3;4), B( 2; 5 ). Tìm X để điểm M(-7;x) thuộc đường thẳng AB. 

Bải 12: a) Cho bốn điểm A(0;l), B(l;3), C(2;7), D(0;3). Chứng minh hai đường thẳng AB 

và CD song song nhau. 

b) Cho bốn điểm A(-2;— 3 ), B(3;7), c (0;3), 4;— 5 ). Chứng minh hai thẳng AB 

và CD song song nhau. 

Bải 13: Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có A(B(5;-3), đỉnh c trên 
Oy và trọng tâm G trên Ox. Xác định tọa độ đỉnh c. 

Bải 14: Trong măt phẳng vói hê toa đô Oxy, cho AABC có A(-3;6), B(9;10), C(-5;4). 

a) Chứng minh: A, B, c không thẳng hàng. 

b) Tìm tọa độ trọng tâm G của À ABC. 

c) Tìm tọa độ tâm I của đường tròn ngoại tiếp AABC và tính bán kính đường tròn đó. 

Bải 15: Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho A(-3;2), B(4;3). Tìm trên trục hoành điểm M 
sao cho À ABM vuông tại M. 

Bải 16: Trong măt phẳng vói hê toa đô Oxy, cho A(0;l), B(4;5). 

a) Tìm trên trục hoành điểm c sao cho A ABC cân tại c. b) Tính diện tích A ABC. 
c) Tìm tọa độ điểm D để tứ giác ABCD là hình bình hành. 

Bải 17: Trong măt phẳng vói hê toa dô Oxy, cho A(2;3), B(-l;-l), c(6;0). 

a) Chứng minh: A, B, c không thẳng hàng. b) Tìm tọa độ trọng tâm G của AABC. 

c) Chứng minh: À ABC vuông cân. d) Tính diện tích A ABC. 

Bải 18: Trong măt phẳng vói hê toa đô Oxy, cho tam giác ABC có A^-S^^B^-IO^CỊ-S^). 

a) Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC. 

b) Tìm tọa độ điểm D sao cho tứ giác BGCD là hình bình hành. 

c) Tìm tọa độ điểm E trên Ox sao cho |eA + Eb| đạt giá trị nhỏ nhất. 

d) Tìm tọa độ điểm F trên Oy sao cho FA + FB + FC đạt giá trị nhỏ nhất. 


Giáo viên: LÊ BÁ BẢO .0935.785.115... 4 


CLB Giáo viên trẻ TP Huê 















[...Các chuyên đề Trắc nghiệm Toán THPT...] 


Hình học 10 CB 


e) Tìm tọa độ điểm G trên Ox sao cho |gA + 2Gc| đạt giá trị nhỏ nhất, 
d) Tìm tọa độ điểm H trên Oy sao cho I HA + 2 HB + 3Hcị đạt giá trị nhỏ nhất. 

III. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy ,cho hai điểm A(l;2) và B(-2;3), gọi B' là điểm đối 
xứng của B qua A. Tìm tọa độ điểm B'. 

A. (4;l). B. (0;l). c. (-4;-l). D. (0;-l). 

Câu 2. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy ,cho ba điểm A(-l;l), B(l;3) và c(5; 2). Gọi D là 
đỉnh thứ tư của hình bình hành ABCD. Tìm tọa độ điểm D. 

A. (3;-2). B. (5;0). c. (3;0). D. (5;-2). 

Câu 3. Trong mặt phăng vói hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vói G là trọng tâm, biết 
B(4;l), C(l;-2) và G(2 ;l). Tìm tọa độ điểm A. 

A. (l;4). B. (3;0). c. (4;l). D. (0;3). 

Câu 4. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy ,cho ba điểm A(-2;-3), B(l;4), c(3;lj. Đặt 


ũ = AB + AC, tìm tọa độ vecto ũ. 


A. (-2;3). B. (-8;-11). c. (2;-3). D. (8;ll). 

Câu 5. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy ,cho ba điểm A(4;2), B(-l;-3), C(6;-5). Gọi M là 


điểm thỏa mãn đẳng thức A/LA + MB + MC = AC, tìm tọa độ điểm M. 


A. 




c.|4;-l 

3 3 


D. 


Câu 6. Trong mặt phang vói hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vói G là trọng tâm. Biết rằng 
A(5;ó), B(-l;-2), c(2;-l) và G' là điểm đối xứng với G qua điểm A, tìm tọa độ G'. 

A. (8;ll). B. (-8;-11). c. (-8;ll). D. (8;-ll). 

Câu 7. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho hai điểm A(-l;3), B(7;5). Gọi B' là điểm đối 

xứng với B qua trục Ox và đường thắng AB' cắt trục Ox tại điểm M, tìm tọa độ M. 

A. (3;0). B. (-2;0). c. (2;ũ). D. (-3;ũ). 

Câu 8. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy ,cho hai điểm A(2;2), B(6;8) và c là điểm nằm trên 
trục Oy sao cho ba điểm A, B, C thẳng hàng, tìm tọa độ c. 

A. (0;-l). B. (0;2). c. (ũ;l). D. (ũ;-2). 


Giáo viên: LÊ BÁ BẢO .0935.785.115... 5 


CLB Giáo viên trẻ TP Huê 





[...Các chuyên đề Trắc nghiệm Toán THPT...] Hình học 10 CB 

Câu 9. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy ,cho ba điểm A(l;5), B(-1;0) và c( 2;3), M là điểm 
nằm trên trục Oy sao cho AM cùng phưong vói BC, tìm tọa độ M. 

A. (0;-6). B. (0;6). c. (ũ;-4). D. (0;4). 

Câu 10. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy ,cho hai điểm A (—1;5), 6(9;—3], M là trung điểm 
của đoạn thắng AB, tìm tọa độ trọng tâm tam giác OAM. 

A. (4;1). B. [f ;-l) c.(l;2). D. (4;2). 


Câu 11. Trong mặt phang vói hệ tọa độ Oxy, cho hình bình hành OABC, c nằm trên Ox. Khẳng 
định nào sau đây đúng? 

A. AB có tung độ khác 0. B. A, B có tung độ khác nhau, 

c. c có hoành độ bằng 0. D. X A + x c -X B = 0. 

Câu 12. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho w = (3;-2), v = ịl;ỏy Khẳng định nào sau đây 
đúng? 

A. ũ + v và 5 = (-4; 4) nguợc huóng. B. ũ và V cùng phuong. 

c. ũ — v và b = ( 6;-24 ) cùnghuóng. D. 2Ũ + V và V cùng phuong. 

Câu 13. Cho tam giác ABC có A(3;5), B(l;2), c(5;2). Tìm tọa độ trọng tâm của tam giác ABC. 

A. (-3; 4). B. (4;0). c. ụĩ;3ị D. (3;3). 

Câu 14. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho bốn điểm A(l;l), 2;—lj, c(4;3), 3;5j. 

Khẳng định nào sau đây đúng? 

A. Tứ giác ABCD là hình bình hành. 

Giáo viên: LÊ BÁ BẢO .0935.785.115... 6 


CLB Giáo viên trẻ TP Huê 





[...Các chuyên đề Trắc nghiệm Toán THPT...] 


Hình học 10 CB 


B. Điểm GỊ^2;^ I là trọng tâm của tam giác BCD. 
c. ÃB = CD. 


D. AC, AD cùng phương. 

Câu 15. Trong mặt phăng với hệ tọa độ Oxy, 
c(3;3), D(3;-2). Khẳng định nào sau đây đúng? 


cho bốn điểm 


A(-5;-2), B(-5;3), 


A. AB và CD cùng hướng. B. Tứ giác ABCD là hình chữ nhật, 

c. Điểm j(-l;l) là trung điểm AC. D. OA + OB = OC. 

Câu 16. Cho tam giác ABC. Đặt 5 = BC, b = AC. Cấc cặp vectơ nào sau đây cùng phương? 
A. 2 ã + b và a + 2b. B. 5-2 b và 2 a-b. 


c. 55 + b và -105 -2b. D. a + b và 5 -b. 

Câu 17. Trong mặt phăng với hệ tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD có gốc o là tâm của hình 
vuông và các cạnh của nó song song với các trục tọa độ. Khăng định nào sau đây đúng? 

A. |oA + Ofí| = AB. B. OA-OB và DC cùng hướng. 

c. = -x c và y A = y c . D. = -x c và y c = -y B . 

Câu 18. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho M(3;-4). Kẻ MM 1 vuông góc với Ox, MM 2 
vuông góc với Oy. Khẳng định nào sau đây đúng? 


A. OM, = -3. B. OM 2 = 4. 

c. OM 1 -OM 2 có tọa độ (-3;-4). D. OM 1 +OM 2 có tọa độ (3;-4). 

Câu 19. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai điểm A(2;-3), £>(4; 7 ). Tìm tọa độ trung 
điểm của đoạn thăng AB. 

A. (6;4). B. (2;10). c. (3; 2 ). D. (8;-2l). 

Câu 20. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai điểm A(5;2), B(10;8). Tìm tọa độ của 


vectơ AB. 

A. (15;10). B. (2;4). c. (5;6). D. (50;ló). 

Câu 21. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có £>(9;7), c(ll;-l), M, N lần 


lượt là trung điểm của AB và AC. Tìm tọa độ của vectơ MN. 

A. (2;-8). B. (l;-4). c. (l0;6). D. (5;3). 


Giáo viên: LÊ BÁ BẢO .0935.785.115... 7 


CLB Giáo viên trẻ TP Huê 











[...Các chuyên đề Trắc nghiệm Toán THPT...] 


Hình học 10 CB 


Câu 22. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho bốn điểm 3;-2), B(7;l), c(ũ;l), D(-8;-5). 
Khẳng định nào sau đây đúng? 

A. AB và CD đối nhau. 

B. AB và CD cùng phuong nhung nguợc huóng. 
c. AB và CD cùng phuong và cùng huóng. 

D . A, B, c, D thẳng hàng. 

Câu 23. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho ba điểm Aị- 1;5), B(5;5), c(-l;ll). Khẳng 
định nào sau đây đúng? 

A. A, B, c thẳng hàng. B. AB và AC cùngphuong. 

c. AB và AC không cùng phuong. D. AC và BC cùng phuong. 

Câu 24. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho 5 = (3;— 4 ), b=(-l;2). Tìm tọa độ của vecto 

ã + b. 

A. (-4; 6). B. (2;-2). c. (4; -6). D. (-3;-8). 

Câu 25. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho s = (-l;2), &=(5;-7). Tìm tọa độ của vecto 
ã-h. 

A. (6;-9). B. (4;-5). c. (-6;9). D. (-5;-14). 

Câu 26. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho a =(-5;ũ), b = (4;x). Tìm X để hai vecto ã, b 
cùng phuong. 

A. x = -5. B. x = 4. c. X = 0. D. x = -l. 

Câu 27. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho fi=(x;2), ỉ>=(-5;l), c=(x;7). Tìm X để 

c =2ã + 3b. 

A. x = -15. B. x = 3. c. x = 15. D. x = 5. 

Câu 28. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho ba điểm A(l;l), B(-2;-2), c(7;7). Khẳng 
định nào sau đây đúng? 

A. G(2;2) là trọng tâm tam giác ABC. B. Điểm B ỏ giữa hai điểm A và c. 

c. Điểm A ở giữa hai điểm B và c. D. Hai vecto AB và AC cùng huóng. 

Câu 29. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy,các điểm M(2;3), N(ũ;—4), p(-l;6) lần luợt là 
trung điểm các cạnh BC, CA, AB của tam giác ABC. Tìm tọa độ đỉnh A của tam giác ABC. 
A. (l;5). B. (-3;-l). c. (-2;-7). D. (l;-10). 


Giáo viên: LÊ BÁ BẢO .0935.785.115... 8 


CLB Giáo viên trẻ TP Huê 





[...Các chuyên đề Trắc nghiệm Toán THPT...] Hình học 10 CB 

Câu 30. Trong mặt phăng vói hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có trọng tâm là gốc tọa độ o, hai 
đỉnh A và B có tọa độ là A(-2;2), £>( 3; 5 ). Tìm tọa độ đỉnh c của tam giác ABC. 

A. (-1 ;-7). B. (2;- 2 ). c. (-3;-5). D. (1 ;7). 

Câu 31. Khẳng định nào sau đây đúng? 

A. Hai vecto a = (-5;ữ) và b = (-4;ũ) cùng hướng. 

B. Vecto c=(7;3) làvecto đối của d = (-7; 3 ). 

c. Hai vecto ũ = (4; 2 ) và V = (8; 3 ) cùng phưong. 

D. Hai vecto a = (6; 3 ) và b = (2;l) ngược hướng. 

Câu 32. Trong hệ trục ỊO;T,y), tìm tọa độ của vecto ĩ + ]■ 

A. (0;l). B. (-l;l). c. (l;0). D. (l;l). 

Câu 33. Trong hệ trục ịO;ĩ , /j, tìm tọa độ của vecto ĩ + 2]. 

A. (0;l). B. (2;l). c. (l;2). D. (l;l). 

Câu 34. Trong hệ trục ịO;ĩ,]Ỵ tìm tọa độ của vecto ĩ-]■ 

A. (0;l). B. (-l;l). c. (l;ũ). D. (l;-l). 

Câu 35. Trong hệ trục ịO;ĩ,]Ỵ tìm tọa độ của vecto 2/. 

A. (0;2). B. (-l;l). c. (2;ũ). D. (l;l). 

Câu 36. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho a = (l;2), b = (2;3), c = (-6;-10). Khẳng định 
nào sau đây đúng? 

A. ã + b và c cùng hướng. B. ã + b và ã-b cùngphưong. 

c. ã-b và c cùng hướng. D. ã + b và c ngược hướng. 

Câu 37. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho ba điểm A(ũ;3), C(-3;-3). Khẳng 

định nào sau đây đúng? 

A. A, B, c không thẳng hàng. B . A, B, c thẳng hàng, 

c. Điểm B ở giữa A và c. D. AB và AC cùng hướng. 

Câu 38. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có Aị l;-3), £>(2;5), c(ũ;7). 
Tìm tọa độ trọng tâm của tam giác ABC. 

A. (0;5). B. ịl-^Ỵ c. (3;0). D. (l;3). 


Giáo viên: LÊ BÁ BẢO .0935.785.115... 9 


CLB Giáo viên trẻ TP Huê 





[...Các chuyên đề Trắc nghiệm Toán THPT...] Hình học 10 CB 

Câu 39. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai điểm 3;-5), B(l;7). Khẳng định nào sau 
đây đúng? 

A. Trung điểm của đoạn thẳng AB là 4; 2). 

B. Tọa độ vecto AB là (2;-12). 
c. Tọa độ vecto AB là (-2; 12). 

D. Trung điểm của đoạn thẳng AB là l(2;-l). 

Câu 40. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho 5 = ( 2;-ế), b = (-5;3). Tìm tọa độ của vecto 
ũ = 2 ã-b. 

A .5 = (7;-7). B. s = (9;-ll). C. iỉ = (9;5). D. M = (—1;5). 

Câu 41. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho M(l;-l), N(3; 2), P(0;-5) lần luợt là trung 
điểm của các cạnh BC, CA và AB của tam giác ABC. Tìm tọa độ điểm A. 

A. (2;-2). B. (5;l). c. ụEỉOỴ D. ịlíy/ĩỴ 

Câu 42. Trong mặt phang vói hệ tọa độ Oxy, cho hình bình hành ABCD có 
A(-2;3), B(0;4), c(5;— 4 ). Tìm tọa độ điểm D. 

A. (#;2). B. (3;- 5 ). c. (3;7). D. (3;^j. 

Câu 43. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho M(5;-3). Kẻ MM 1 vuông góc vói Ox, MM 2 
vuông góc vói Oy. Khăng định nào sau đây đúng? 

A. Õm) = -5. B. ÕM 2 =3. 

c. OM 1 -OM 2 có tọa độ (-5; 3 ). D. OMj+OM 2 có tọa độ (5;-3). 

Câu 44. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho bốn điểm A(0;l), B(-1;—2), c(l;5), D(—1;— 1 ). 
Khẳng định nào sau đây đúng? 

A. Ba điểm A, B, c thẳng hàng. B. Hai đuòng thẳng AB và CD song song, 

c. Ba điểm A, B, D thẳng hàng. D. Hai đuòng thẳng AD và BC song song. 

Câu 45. Trong mặt phang vói hệ tọa độ Oxy, gọi i và i là hai vecto đon vị của hệ trục tọa độ 
ịO;ĩ,]j. Tìm tọa độ của vecto 2Ĩ +/. 

A. (l;-2). B. (-3; 4 ). c. (2;l). D. ịũ;S). 

Câu 46. Trong mặt phăng vói hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có trọng tâm là gốc tọa độ, biết 
tọa độ hai đỉnh là A(-3;5), B(0;4). Tìm tọa độ của đỉnh c. 


Giáo viên: LÊ BÁ BẢO .0935.785.115... 10 


CLB Giáo viên trẻ TP Huê 











[...Các chuyên đề Trắc nghiệm Toán THPT...] 


Hình học 10 CB 


A. (-5;l). B. (3;7). c. (3;-9). D. (>/■>;o). 

Câu 47. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho các điểm A(ĩ;-2), £>(0;3), C(-3;4), D(-l;8). 
Ba điểm nào trong bốn điểm đã cho là ba điểm thẳng hàng? 

A. A, B, c. B. B, c, D. c. A, B, D. D. A, c, D. 

Câu 48. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho ba điểm A(l;3), £>(-3;4) và G(0;3). Tìm tọa 
độ điểm c sao cho G là trọng tâm tam giác ABC. 

A. (2;2). B. (2;-2). c. (2;ũ). D. (ũ;2). 

Câu 49. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho hình bình hành ABCD, biết 
A(l;3), B(—2;0), c(2;-l). Tìm tọa độ điểm D. 

A. (2;2). B. (5;2). c. (4;-l). D. (2;5). 

Câu 50. Trong mặt phẳng vói hệ trục ịO;ĩ, ]), tìm tọa độ của vecto a = 2Ĩ + 3/. 

A. 5 = (2;3). B. ẵ = (3;2). c. 5 = (-2;-3). D. 3 = (-2;3). 

Câu 51. Trong mặt phẳng vói hệ trục (ơ;ĩ, ]), tìm tọa độ của vecto b = -2?-3/. 

A. b = (2;3). B. &=(3;2). c. b =(-2;-3). D. b=(-2;3). 

Câu 52. Trong mặt phẳng vói hệ trục ịO;ĩ, ]), tìm tọa độ của vecto c = -3/. 

A. c=(3;0). B. c =(-3;ơ). C.c=(0;-3). D. c=(l;-3). 

Câu 53. Trong mặt phẳng vói hệ trục ịO;ĩ, ]j, tìm tọa độ của vecto d = ĩ-]. 

A. d = (l;-l). B. d = (l;l). c. d=(0;-l). D. ổ = (-l;l). 

Câu 54. Trong mặt phẳng vói hệ trục ịO;ĩ, ]), tìm tọa độ của vecto g = 2Ĩ. 

A. | = (0;1). B. | = (0;2). c. | = (2;ơ). D. | = (2;l). 

Câu 55. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho điểm M[a-,h ), (ab o). Gọi M, lần lượt là 
hình chiếu vuông góc của M trên các trục Ox, Oy, khẳng định nào sau đây đúng? 

A. OM 1 - a và OM 2 = b. B. OMj = b và OM 2 = a. 

c. OM 1 = -a và OM 2 = -b. D. OMj = -b và OM 2 = -a. 

Câu 56. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho điểm M(2;3). Gọi M 2 lần lượt là hình 
chiếu vuông góc của M trên các trục Ox, Oy, khẳng định nào sau đây đúng? 

A. ÕÃ^ = 2 và ÕÃĨ 2 = 3. B. ÕÃ^ = 3 và ÕM 2 =2. 

c. ÕM 1 = -2 và ÕM 2 = -3. D. ÕM l = -3 và ÕĨÃ 2 = -2. 

Giáo viên: LÊ BÁ BẢO .0935.785.115... 11 


CLB Giáo viên trẻ TP Huê 





















[...Các chuyên đề Trắc nghiệm Toán THPT...] 


Hình học 10 CB 


Câu 57. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho điểm M ( 2; -3). Gọi Mj, M 2 lần lượt là hình 
chiếu vuông góc của M trên các trục Ox, Oy, khẳng định nào sau đây đúng? 

A. ÕĨÃ 1 = 2 và ÕĨÃ 2 = 3. B. ÕÃ^ = 3 và ÕM 2 =2. 

c. ÕM Ỉ = 2 và ÕÃĨ 2 = -3. D. ÕÃ^ = -3 và ÕM 2 = -2. 

Câu 58. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho điểm M (-2;-3). Gọi M 2 lần lượt là hình 
chiếu vuông góc của M trên các trục Ox r Oy, khẳng định nào sau đây đúng? 

A. ÕM l = 2 và ÕM 2 = 3. B. ÕÃ^ = 3 và ÕM 2 =1. 

C.ÕM l =-2vkÕM 1 =-3. D. ÕM l = -3 và ÕĨÃ 2 = -2. 

Câu 59. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho điểm M (0; —4 j. Gọi M 2 lần lượt là hình 
chiếu vuông góc của M trên các trục Ox, Oy, khẳng định nào sau đây đúng? 

A. ÕÃ^ = 0 và ÕM^ = 4. B. ÕÃĨ^ = 4 và ÕM 2 =ữ. 

c. ÕM 1 = 1 và ÕM 2 = 4. D. ÕĨÃ l = 0 và ÕŨ 2 = -4. 

Câu 60. Trong mặt phang vói hệ tọa độ Oxy, bộ ba điểm A, B, c nào sau đây thăng hàng? 

A. A(l;2), B(0;l), c(3;4). B. A(l;2), B(0;1), c(l;4). 

c. A(l;2), B(0;l), c(l;ũ). D. A(l;2), B(0;l), c(3;l). 

Câu 61. Trong mặt phang vói hệ tọa độ Oxy, bộ ba điểm A, B, c nào sau đây thẳng hàng? 

A. A(2;3), B(-1 ;ũ), c(4;5). B. B(-1 ;ũ), c(l;5). 

c. A(2;3), B(-1 ;ũ), c(4;2). D. B(-1 ;ũ), c(0;4). 

Câu 62. Trong mặt phang vói hệ tọa độ Oxy, điểm là trung điểm của đoạn thẳng AB vói 

tọa độ các điểm A, B được cho dưới đây? 

A. A(l;l), B(l;2). B. A(l;l), B(l;3). 

c. A(l;l), B(-l;3). D. A(l;l), B(3;2). 

Câu 63. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, điểm íC(l;-2) là trung điểm của đoạn thẳng PQ 
với tọa độ các điểm p, Q được cho dưới đây? 

A. p(l;l), Q(-5;l). B. p(l;l), Q(-5;l). 

c. p(l;l), Q(l;-3). D. p(l;l), Q(l;-5). 

Câu 64. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, điểm c(l;0) là trọng tâm của tam giác ABC vói tọa 
độ các điểm A, B, c được cho dưới đây? 


Giáo viên: LÊ BÁ BẢO .0935.785.115... 12 


CLB Giáo viên trẻ TP Huê 





























[...Các chuyên đề Trắc nghiệm Toán THPT...] 


Hình học 10 CB 


A. A(l;l), B(l;2), c(l;ũ). B. A(l;l), B(l;2), C(l;-2). 

c. A(l;l), B(l;2), C(l;-3). D. A(l;l), B(l;2), c(4;~3). 

Câu 65. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, điểm G(2;0) là trọng tâm của tam giác ABC với 
tọa độ các điểm A, B, c được cho dưới đây? 

A. A(l;l), B(l;2), c(4;ũ). B. A^;!), B(l;2), C(4;-2). 

c. A(l;l), B(l;2), C(l;-3). D. A^;!), B(l;2), C(4;-3). 

Câu 66. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho hai vecto ã = ịl;2 ), b = (-1;3). Tính tọa độ vecto 
ũ + b. 

A. (0;4). B. (5;0). c. (0;5). D. (-2;5). 

Câu 67. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai vecto ã = b = Tính tọa độ vecto 

a-b. 

A. (2;l). B. (-2;l). c. (2;-l). D. (-2; 4 ). 

Câu 68. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho hai vecto ũ = (l;2), Ễ> = (-1;3). Tính tọa độ vecto 
2a + 3 b. 

A. (0;13). B. (-1;13). c. (l;13). D. (-1;7). 

Câu 69. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho hai vecto ã = (l;2), b = (-1;3). Tính tọa độ vecto 
X sao cho ã + 3b = X 

A. (-2;- 11 ). B. (5;ll). c. (-2;ll). D. (-2;9). 

Câu 70. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai vecto a = b = (-1;3). Tính tọa độ vecto 
ỹ sao cho 2 ã-ỹ = b. 

A. (3;l). B. (5;l). c. (-3;l). D. (-2;l). 

Câu 71. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho hai vecto a =(l;2), b = (-1;3). Tính tọa độ vecto 
c sao cho 2c + ã - 3b = õ. 



Câu 72. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho hai điểm A ( l;2j, B(-'I; 5). Tìm tọa độ AB. 

A. (-2;3). B. (2;- 3 ). c. (-2;-3). D. (0;3). 

Câu 73. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho hai điểm A (l;2), B(-t;5). Tìm tọa độ BA. 


Giáo viên: LÊ BÁ BẢO .0935.785.115... 13 


CLB Giáo viên trẻ TP Huê 





[...Các chuyên đề Trắc nghiệm Toán THPT...] 


Hình học 10 CB 


A. (-2;3). B. (2;-3). c. (-2;-3). D. (0;3). 

Câu 74. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai điểm A (l; 2 ), B( -1 ;5). Tìm tọa độ 2AB. 

A. (-2;3). B. (2;-3). c. (-4;6). D. (4;-6). 

Câu 75. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho hai điểm /3 ( 1 ; 2), B ( —1; 5 ). Tìm tọa độ trung 
điểm I của đoạn thẳng AB. 

A.(0;7). B.)o ; -0 c. [o ; 0 D. [l;0 

Câu 76. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai điểm /3(l;2), B(-l; 5). Tìm tọa độ điểm E 
sao cho AB = 2 AE. 

A.(0;7). B.[o;-0 c. Ịo;0 D. |);0 

Câu 77. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai điểm A( 1;2), B(-l; 5). Tìm tọa độ điểm F 
sao cho 2 BA -BE = 3 AB. 

A. (9;10). B. (9;-10). c. (9;7). D. (9;-7). 

Câu 78. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho hai điểm A (I ; 2 ), B (— 1; 5). Tìm tọa độ điểm M 
sao cho tứ giác OABM là hình bình hành. 

A. (-2;-3). B. (2;3). c. (-2; 3 ). D. (-2; 5 ). 

Câu 79. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai điểm A ( I ;2), B(-l; 5). Tìm tọa độ điểm M 
sao cho tứ giác OBMA là hình bình hành. 

A. (0;-7). B. (2;3). c. (-2; 3 ). D. (0;7). 

Câu 80. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho hai điểm A( 1;2), B(-l;5). Tìm tọa độ trọng 
tâm G của tam giác ABC. 

A.g(o;0 B.g(o;- 0 c. g(i ; 0 D. g(o ; |). 

Câu 81. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho hai điểm /3(l;2), B (-1; 5 ) . Tìm tọa độ điểm c 
sao cho o là trọng tâm của tam giác ABC. 

A. (0;9). B. (-9;0). c. (0;-9). D. (l;-9). 

Câu 82. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho hai điểm v3(l;2), B(-'];5). Tìm tọa độ điểm D 
sao cho B là trọng tâm của tam giác OAD. 

A. (-4;13). B. (4;13). c. (0;13). D. (4;-9). 


Giáo viên: LÊ BÁ BẢO .0935.785.115... 14 


CLB Giáo viên trẻ TP Huê 





[...Các chuyên đề Trắc nghiệm Toán THPT...] 


Hình học 10 CB 


Câu 83. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai điểm /\(l;2), d(-l;5). Tìm ra để điểm 
c (2; ra) thuộc đường thẳng AB. 


A. ra = 1. 


B. ra = . 
2 


c. ra = --A 

2 


D. ra = 2. 


Câu 84. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho hai điểm /\(l;2), £>(-l;5). Tìm k để điểm 
D(k;k + l) thuộc đường thẳng AB. 


A. k = 1. 


B. k = ^. 
2 


c. fc = -2-. 

2 


D. k = 2. 


Câu 85. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho hai điểm (l; 2 i, £>(-l;5). Tìm tọa độ điểm K 
sao cho A là trung điểm của đoạn thăng BK. 

A. (3;-l). B. (4;3). c. (-1;3). D. (4;3). 

Câu 86. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho hai điểm /\( l;2), B(-1;5). Tìm tọa độ điểm Q 
sao cho B là trung điểm của đoạn thăng AQ. 

A. (3;-l). B. (-3;8). c. (-1;3). D. (4;3). 

Câu 87. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho hai vecto fl = (l;l), &=(-1;2), c = (3;5). Biểu 
diễn c=mã + nb, Ịm;nel), tìm m, n. 


. 11 2 
A. m = —— và n = —. 

3 3 

n _ 11 2 

c. m = — và n = 

3 3 


11 , 2 
B. m = — và n = —. 

3 3 

Ư. m = ~— và n = - — . 
3 3 


Câu 88. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho hai vecto 5 = (l;l), ĩ = ị- 1;2), c=(3;5). Biểu 
diễn c = ma + 2nb, Ịm;fỉelỊ, tìm m, n. 


A 11 _ , 2 
A. m = ~— và n = —. 
3 3 

^ _ 11 _ 1 
c. m = — và n = —. 

3 3 


B. ra = — và n = —. 

3 3 

0 11 M __l 

D. m = ~— và n = — — . 
3 3 


Câu 89. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho hai vecto ỗ = (l;l), &=(-l;2), x = (2;3). Biểu 


diễn x = mã + nb, (ra;neM),tìm m, n. 


A 7 , 1 

„ 7 , 

A. ra = — và n = —. 

B. ra = và 

3 3 

3 

^ 7,1 

^ 7 , 

c. ra = — và n = —. 

Ư. m = — và 

3 3 

3 


Giáo ĩúch: lê bá BẢO .0935.785.115... 15 


CLB Giáo viên trẻ TP Huê 





Hình học 10 CB 


[...Các chuyên đề Trắc nghiệm Toán THPT...] 


Câu 90. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai vecto ỗ = (l;l), b=ị- 1;2), x = (2;3). Biểu 
diễn x = ma-nb, Ịm;nelỊ, tìm ra, n. 


A „7 „x _ 1 

A. ra = — và 77 = - — . 
3 3 

^ 7.1 

c. m = — và n = . 

3 3 


n ™ 7 „ 1 

B. m = và 77 . 

3 3 

n _ 7 .1 

D. ra = và 77 = — . 

3 3 


Câu 91. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho hai vecto ỗ = (l;l), b=ị- 1;2), ỹ = (d;3). Biểu 
diễn b = 2mũ—nỹ, Ịm;nelỊ, tìm m, 77. 


A ... 5 , 3 

A. ra = — và 77 = — —. 

4 2 

~ _ 5 , M 3 

4 2 


B. 777 = — và n = —. 

4 2 

n _ 5 X 3 

ư. ra = và 77 = —. 
4 2 


Câu 92. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho hai vecto ỗ = (l;l), b=ị- 1;2), ỹ = (l;3). Biểu 
diễn b = 2mã-3nỹ, [m',n e M), tìm 777, 77. 


A ... 5 , 3 

A. 777 = — và 77 = - — . 

4 2 

~ _ 5 , 3 

c. zzz = —- và 77 = - —. 
4 2 


B. 777 = — và « = —. 

4 2 

ư. ra = — - và 77 = -—. 

4 2 


Câu 93. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Ory, cho hai vecto ỗ = (l;l), b = (-l;2), 2 = (^4;l). Biểu 
diễn ã = mz-3nb, Ịm;neKỊ, tìm ra, 77. 


A ... 3 „x .. 5 

7 21 

~ ,3 , _ _ 5 

c. 777 = — và 77 = . 

7 21 


R w 3 , _ 5 

B. 777 = - — và zz = —. 
7 21 

n w _3 5 

D. ra = — và zz = —. 

7 21 


Câu 94. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Ory, cho hai vecto ỗ = (l;l), b = (-l;2), z = (^4;l). Biểu 
diễn ã = 6mz — 3nb, [m',n e M), tìm ra, 77. 


A ... 3 , 5 

A. ra = — — và 77 = -—. 
7 21 

~ ,3 , _ _ 5 

c. 777 = — và 77 = . 

7 21 


B. Z7Z = — —— và 77 = -—. 

14 21 

ư. 777 = — và 77 = - — . 

14 21 


Câu 95. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho hai điểm A(l;3) và fí(0;-2). Tọa độ điểm D sao 
cho AD = -3AB là: 

A. (2;-3) B. (-3;2) c. (2;-l) D. (-1;3) 


Giáo viên: LÊ BÁ BẢO .0935.785.115... 16 


CLB Giáo viên trẻ TP Huê 





[...Các chuyên đề Trắc nghiệm Toán THPT...] 


Hình học 10 CB 


Câu 96. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho bốn điểm A(-2;0), B(0;4), c(ó;2 ) và D(l;-4). 


Biết PA + PB + PC + PD = 0, thì tọa độ của điểm p là: 

' 1 vr 


A. 


2' 3 


B. (5;2). 


c. 


15 

2'4 


D. 


5 1 
4'2 


Câu 97. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho 3 điểm A(-2;0), B(ơ; 4) và M(2;3). Tọa độ 


điểm K sao cho M là trọng tâm A ABK: 

A. ^O;0 B. (0;7). c. (8;5). D. (5;8) 


Câu 98. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho ba điểm A(-2 ;ũ), fí(0;4) và c(ó;2). Tọa độ 
trọng tâm của tam giác ABC là: 

■(14 C K) 

Câu 99. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho A(5;2) và B(l0;8). Tọa độ của vecto AB: 

A. (15;10). B. (l;-4). c. (5;6). D.(-5;-ó). 

Câu 100. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có A(3;5), B(9;7), c(ll;-l). 


A. (l;2). B 


Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AB và AC . Tọa độ của vecto MN là: 

A. (2;-8). B. (l;-4). c. (l0;ó). D. (5;3). 

Câu 101. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho ba điểm A(l;-5) , B(5;5) và c(-l;ll). Khẳng 
định nào sau đây là đúng? 

A. A,B,C thẳng hàng. B. AB,AC cùng phưong. 

c. AB,AC không cùng phưong. D. AC,BC không cùng phưong. 

Câu 102. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho bốn điểm A(l;l),B(2-,-iyc(4;3yD(3-,5y Hãy 


chọn mệnh đề đúng? 

A. AB = CD. B. Điểm g|^ 2; là trọng tâm của tam giác BCD. 

c. AC và AD cùng phưong. D. .Tam giác ABCD là hình bình hành. 

Câu 103. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho bốn điểm A(-5;-2), B(-5;3), c(3;3) và 

D(3;-2). Khẳng định nào sau đây là đúng? 

A. AB,CD cùng hướng. B. Điểm l(-l;l) là trung điểm của AC . 

c. OA + OB = oc. D. Tứ giác ABCD là hình chữ nhật. 


Giáo viên: LÊ BÁ BẢO .0935.785.115... 17 


CLB Giáo viên trẻ TP Huê 







Hình học 10 CB 


[...Các chuyên đề Trắc nghiệm Toán THPT...] 


Câu 104. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho vecto « = (l;-2), fc = (3;7). Tìm X biết 


X = 2 a + 5b 

A. (17;31). B. (8;25). c. (31;17). D. (25;8). 

Câu 105. Trong mặt phăng vói hệ tọa độ Oxy ,cho vecto fl = (3;-7), Ễ> = (-5;4), c = (l;2). Hãy 


biểu diên a theo b và c. 


13 7 

23- 

B. 

- 137 23- 

— b- 

- c. 

a = —b - c. 

14 

24 


14 24 

23 7 

13- 

D. 

137 13- 

— b- 

- c. 

a = - b - c. 

14 

24 


14 24 


Câu 106. Trong mặt phăng vói hệ tọa độ Oxy,cho vecto a = ị 3;5), b = (2;-4), 
số thực m, n sao cho ma + nb = 5c. 


c = (l;l) . Tìm hai 


A. 

5 

15 

B. 

15 

5 

m = — 

\n = —. 

m = —; 

:n = —. 


11 

11 


11 

11 

c. 

8 

21 

D. 

11 

15 

m = —; 

:n = —. 

m = — 

;n = — 


11 

11 


5 

11 


Câu 107. Trong mặt phăng vói hệ tọa độ Oxy, cho ba điểm A, B,c thỏa mãn : AB = -2BC. Khăng 
định nào sau đây sai? 

A. Ba điểm A, B,c thẳng hàng 

B. Điểm B nằm trên AC và ngoài đoạn AC . 
c. Điểm c là trung điểm của đoạn thẳng AB. 

D. Điểm B là trung điểm của đoạn thăng AC . 

Câu 108. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy ,cho ã = (l;2),b = (-2;l),c = (3;-l). Vecto 
X = 2 a + b-c có tọa độ là: 

A. (-3;6) B. (3;-6) c. (3;6) D. (-3;-6) 

Câu 109. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho A(2; 3) và fi(4;ó). Điểm c đối xứng vói B 
qua A có tọa độ là: 

A. (-2;-3). B. (2;3). c. (0;0). D. (ỏ;9). 

Câu 110. Nếu ba điểm M(-5;7), N(3;5) và p(x;4) thẳng hàng thì: 

A. X = 7. B. x = -2. c. X = — 1. D. x = 6. 

Câu 111. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy ,cho A(l;2), 2;3), c(2;-l). Tứ giác ABCD là 

hình bình hành thì: 

A. D(4;-4). B. D(5;2). c. D(4;-2). D. D(5;-2). 

Giáo viên: LÊ BÁ BẢO .0935.785.115... 18 


CLB Giáo viên trẻ TP Huê 





[...Các chuyên đề Trắc nghiệm Toán THPT...] Hình học 10 CB 

Câu 112. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có A(0;3), 2;l) và 

I (-1; 0j là tâm của hình chữ nhật. Tọa độ jtrung điểm của đoạn BC là : 

A. M(-3;-2). B. (-2;l). c. M(4;-l). D. M(l;2). 

Câu 113. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho tam giác OAB có A(0;4), fí(2;0). Khi đó, tâm 
đường tròn ngoại tiếp tam giác OAB là: 

A. 7(2;4). B. 7(l;2). c. z(0;0). D. /(—1;—2). 

Câu 114. Trong mặt phăng vói hệ tọa độ Oxy, 

Câu 115. Trong mặt phăng vói hệ tọa độ Oxy, 

Câu 116 . 


SẼ TIÉP TỤC UPDATE TRONG THỜI GIAN TỚI.... 

P/S: Trong quá trình biên soạn chắc chắn không tránh khỏi sai sót, rất mong nhận được sự góp ý của 
quý thầy cô giáo và các em học sinh thân yêu để các bài viết tiếp theo được hoàn thiên hơn. Xin chân thành 
cảm ơn! 

CLB GIÁO VIÊN TRẺ TP HUÊ 

Phụ trách chung: Giáo viên LÊ BÁ BẢO. 

Đơn vị công tác: Truông THPT Đặng Huy Trứ, Thừa Thiên Huế. 

Email: lebabaodanghuytru2016@gmail.com Pacebook: Lê Bá Bảo 

Sô'điện thoại: 0935.785.115 



Giáo viên: LÊ BÁ BẢO .0935.785.115... 19 


CLB Giáo viên trẻ TP Huê 







